GIÁO PHẬN VINH 
TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI 

Nghi Diên, NghiLộc, Nghệ An 
Điện thoại: (+84) 383861171 
E mail: tgmvinh@gmail.co m 
Sổ 0317/TB-TGM 

Xã Đoài, ngày 17 tháng 3 năm 2017 


THƯ RAO 

V/v Truyền chức Phổ tế 


Kính gửi: Quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa 
Giáo phận Vinh, 


Tôi vui mừng thông báo cho Anh Chị Em biết tôi dự định truyền chức Phó tế cho các 
chủng sinh sau đây: 


T/t 

Họ 

Tên 

Ngày tháng 
năm sinh 

Nguyên quán 

1 . 

Thầy Martinô Nguyễn Văn 

Bé 

15/10/1981 

Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh 

2. 

Thầy Giuse Nguyễn Văn 

Dũng 

25/12/1980 

Gx. 1 lội Yên, Nghẹ An 

3. 

Thầy Antôn Tô Quang 

Hùng 

10/6/1983 

Gx. Kẻ Mui, Hà Tĩnh 

4. 

Thầy G.B. Cao Xuân 

Trường 

27/3/1974 

Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh 


Theo Bộ Giáo luật hiện hành, điều 1043, nếu ai biết chủng sinh nào có ngăn trở hoặc 
không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, buộc phải trình báo cho Đấng Bản Quyền địa 
phưcmg. 


Mọi trình báo phải được thực hiện trước ngày 10 tháng 4 năm 2017. Người trình báo phải 
cho biết họ, tên, địa chỉ của mình và số điện thoại để Tòa Giám mục liên lạc khi cần. 

Xin các Cha xứ, các Cha quản nhiệm chuẩn giáo xứ và các Cha đặc trách giáo họ độc lập 
công bố Thư Rao này trong thánh lễ Chúa Nhật ba tuần liên tiếp. 

Nhân dịp này tôi cũng báo tin tới Anh Chị Em: thầy Antôn Nguyễn Trung Kiên (quê 
quán: Giáo xứ Vĩnh Hòa) và thầy Antôn Vũ Đình Minh (quê quán: Giáo xứ Xuân Mỹ), 
nguyên chủng sinh Khóa XI Đại Chủng viện Vinh Thanh, sẽ được truyền chức Phó tế vào 
ngày 25 tháng 3 năm 2017, tại Tổng Giáo phận Louisville, Hoa Kỳ. Xin Anh Chị Em cầu 
nguyện cho các thầy dọn mình chịu chức sốt sắng và xứng đáng. 

Cầu chúc quý Cha và mọi người dồi dào phúc lành của Chúa trong Mùa Chay thánh này. 
Thân ái trong Chúa Kitô, 


GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH 



